Bệnh án của Ngọa triều 
Hoàng Đề 


Hồ Đắc Duy 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Bệnh án của Ngọa triều Hoàng_Đế 


Hồ Đắc Duy 
Bệnh án của Ngọa triều Hoàng Đế 


- Có phải Lê Long Đĩnh là một vị vua của tàn ác và dâm 
đãng? 

- Tại sao người ta gọi ông là Ngọa Triều Hoàng Đế? 

- Long Đĩnh có mắc bệnh tâm thần và bệnh trĩ? 

Đại Việt Sử Lược là bộ sách viết về sử xưa nhất của nước ta, 
được lưu giữ trong " Tứ Khố Toàn Thư " của triều Mãn Thanh 
Trung Quốc, nó có trước bộ Đại Viêt Sử Ký của Lê Văn Hưu, 
trang 107 chép về cái chết của Ngọa triều Hoàng Đế như 
sau : 

" Mùa đông tháng 10 ngày Tân Hợi năm Mậu Thân (1008), 
vua qua đời tại phòng ngủ trong điện, Hiệu là Ngọa Triều, vì 
vua có bệnh trĩ phải nằm để thị triều " 

Đại Việt Sử Ký Tòan Thư, Bản kỷ, Quyễn I, trang 235 chép : 
Ngoạ Triều Hoàng Đế tên húy là Long Đĩnh, lại có tên là Chí 
Trung, con thứ năm của Đại Hành ở ngôi 4 năm, thọ 24 tuổi, 
băng ở tẩm điện. Vua làm việc càn dỡ giết vua cướp ngôi, 
thích dâm đãng tàn bạo?" 

Hay ở trang 236 viết "Vua tính hiếu sát , phàm người bị hành 
hình , hoặc sai lấy cỏ gianh quân vào ngừơi mà đốt, đề cho 
lửa cháy gần hết, hoặc sai kép hát ngừơi nước Tống là Liêu 
Thủ Tâm lấy dao ngắn dao cùn xèo từng mảnh, để cho 
không được chết chóng. Ngừơi ấy đau đớn kêu gào thì Thủ 
Tâm nói đùa rằng: "Nó không quen chịu chết" Vua cả cùừơi. 
Đi đánh dẹp bắt đựơc tù binh thì đến bờ sông, khi nứơc triều 
rút, sai ngừơi làm lao dứơi nứoc , dồn cả vào trong ấy, đến 


khi nứớc triều lên, ngập nứơc mà chết; hoặc bắt trèo lên 
ngọn cây cao rồi chặt gốc cho cây đổ, ngừơi rơi xuống chết 
Vua thân đến xem, lấy làm vui.Có lầnVua đi đến sông Ninh, 
sông ấy nhiều rắn, vua sai trói người vào mạng thuyền,đi lại 
giữa giòng muốn cho rắn cắn chết. Phàm bò lợn muốn làm 
thịt thì tự tay vua cầm dao chọc tiết trước , rồi mới đưa vào 
nhà bếp sau. Có lần vua róc mía trên đầu sư Quách Ngang, 
giả vờ lỡ tay làm đầu sư chảy máu rồi cả cười. Hoặc nhân 
yến tiệc , giết mèo cho các vương ăn, ăn xong, lấy đầu mèo 
dâng lên cho xem, các vương đều sợ, vua lấy làm thích. Mỗi 
khi ra chầu, tất sai bọn khôi hài hầu hai bên; Vua có nói câu 
gì thì bọn ấy nhao nhao pha trò cười để cho loạn lời tâu việc 
của quan chấp chính. Lại lấy thạch sùng làm gỏi, bắt bọn 
khôi hài tranh nhau ăn." 

Chuyện tranh giành ngôi báu , anh em giết nhau để không 
phải là việc hiếm thấy , cũng như Đinh Liễn giết Hạng Lang 
năm 979 hay Nghi Dân giết Bang Cơ năm 1459. 

Cái tội của Khai Minh Vương rõ ràng nhưng "Vua làm việc 
càn dỡ giết vua cướp ngôi , thích dâm đãng tàn bạo " liệu có 
thật như thế không hay là đây là chuyện dời sau thêm vào , 
ngay cái danh hiệu là Ngọa Triều cũng còn nghi ngờ. Có phải 
Long Đĩnh tự mình đặt cho mình cái thụy quái gở này hay là 
đơÌ sau gán cho ông ta. 

Ngô sĩ Liên cho rằng " Ngoạ Triều không những thích giết 
ngừơi. mà còn oán vua cha.." 

Chỉ có những người mắc bệnh tâm thần, với một đầu óc 
bệnh hoạn mới tưởng tượng ra các trò chơi giết người phong 
phú như đoạn văn trên mô tả những hành vi độc ác mất hết 


tính người 


LONG ĐĨNH CÓ DẤU HIỆU BỆNH TÂM THẦN VÀ MẮC BỆNH 
TRĨ KHÔNG ? 

Một bệnh án và chẩn đoán phân biệt được mô phỏng theo 
các tài liệu lịch sử đáng tin cậy có thể được biện luận như 
sau : 

Về phương diện tâm thần xét hành vi của Long Đĩnh trong 
vai trò lảnh đạo đất nước hoàn toàn đối nghịch với một số 
hành vi tàn bạo hung ác như trích dẫn sau đây làm thí dụ 
như : 

Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục , Chính biên , 
quyễn 1 trang 274 chép: " Đinh Mùi (1007 ) Mùa xuân Long 
Đĩnh sai em là Minh Xưởng và Chưởng thư ký là Hoàng 
Thành Nhã đem con tê trắng sang biếu nhà Tống , dâng 
biểu xin cửu kinh và kinh sách Đại Tạng " 

Đại Việt Sử Ký Tòan Thư trang 235 chép " Nhà vua đi Ái Châu 
, đến sông Vũ Lung. Tục truyền : người lội qua sông này 
phần nhiều bị hại , nhân thể vua sai ngươi bơi lội qua lại đến 
ba lần , không hề gì , xuống chiếu đóng thuyền để ở (các 
bến sông ) Vũ Lung , Bạt Cừ , Động Lung bốn chổ để chở 
người qua lại" 

Trong Đại Việt Sử Lược trang 107 chép "Năm Định Vị (Mùi) 
tức năm 1007 Vua sửa định lại quan chế văn võ theo nhà 
Tống" 

Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, trang 274 chép 
: " Vuaxin với nhà Tống cho ta sang "hồ thị" ở Ung Châu, 
mua bán đổi chác với người Tông , nhưng vua Tống không 


nghe , chỉ cho mua bán đổi chác ở Liêm Châu và Trấn Như 
Hồng thôi " ( Ủng Châu thuộc Tỉnh Quảng Tây nằm sâu trong 
nội địa Trung Quốc) 

Hoặc Trong Đại Việt Sử Ký Tiền Biên của Ngô Thì Sỉ , Bản kỷ, 
Quyển I, trang 39a chép: "Khai Minh Vương sai dân Ái Châu 
đào kênh , đắp đường từ cửa Vân Long qua Đỉnh Sơn đến 
sông Vũ Lũng.." 

Long Đĩnh trong 4 năm cầm quyền cho đến trước khi chết , 
ông vua trẻ này đã 5 lần tự tay cầm quân đánh giặc. 

Lần thứ nhất ( năm 1005) dẹp tan bạo loạn giữa các anh em 
thu phục mọi người ÐĐVSKTT trang 233 chép "?Từ đấy về sau 
các Vương và giặc cướp đều hàng phục ". 

Lần thứ hai (1005) Khi quan quân đang đánh nhau với ngưới 
ở trại Phù Lan chợt thấy trạm báo tin là giặc Cử Long vào 
cướp đã đến cửa biễn Thần Đầu ( Ninh Bình ) Vua về đến 
sông Tham, đi sang Ái Châu để đánh giặc Cử Long. 

Lần thứ ba (1008) Đánh người Man ở hai châu Đô Lương và 
Vị Long. 

Lần thứ tư (1008) Đánh giặc ở Hoan châu và châu Thiên 
Liêu. 

Lần thứ năm (1009) Tháng 7 vua đi đánh giặc ở các châu 
Hoan Đường và Thạch Hà. 

Và đến tháng 10 năm năm Mậu Thân (1008), vua qua đời tại 
phòng ngủ trong điện. 

Một cái chết mà Ngô Thì Sỉ đã nêu ra một nghi vấn, ông cho 
rằng Long Đĩnh bị thanh toán trong Đại Việt Sử Ký Tiền Biên, 
trang 185, ông viết như sau: "Lý Thái tổ rất căm phẫn trước 
tội ác giết anh cướp ngôi của Khai minh Vương, nhân lúc 


Khai Minh Vương bệnh tật, sai người vào đầu độc giết đi rồi 
dấu kín việc đó, nên sử không được chép?" 

Qua những hành vi nêu trên thật khó tưởng tượng và xác 
định Long Đĩnh là một vị vua chuyên làm việc càn dở như sử 
ký đã ghi. 

Long Đĩnh lại có thể là một người lai Chiêm Thành vì trong 
Đại Việt Sử Lược Quyễn I trang 21 chép và Đại Việt Sử Ký 
Tòan Thư trang 232 chú giải như sau: Mẹ của Lê Long Việt 
và Lê Long Đĩnh là Hầu Di Nữ (Con người hầu gái người 
Chiêm Thành). 

Như vậy cái chết của Ngọa Triều Hoàng Đế có thể vẫn còn là 
một bí ần mà nguyên nhân sâu xa hơn ngoài Tội Ác Giết Anh 
Cướp Ngôi, còn cái gì nữa hay không ? Có lẽ Điện Tiền Chỉ 
Huy Sứ Lý Công Uẩn ,Hửu Điện Tiền Chỉ Huy Sứ Nguyễn Đê, 
Chi hậu Đào Cam Mộc vàKhuôn Việt Thái Sư, Vạn Hạnh 
Thiền sư và những Đại thần từng giúp cho Lê đại Hành là 
những người biết rõ điều này cho nên lời bàn của Ngô thì Sĩ 
không phải là không có căn cứ ( Xem thêm ĐÐĐVSKTT trang 
238, hoặc tham khảo tài liệu qua Tòa soạn SK&Đ). 

Không biết Ngô Thì Sĩ khi nói nhân lúc Khai Minh Vương 
bệnh tật, sai người vào đầu độc giết đi là có ý gì? bởi vì 
trước khi vua chết một hoặc hai tháng ông ta vẫn còn cầm 
quân đi đánh giặc ở các châu Hoan Đường và Thạch Hà. 
Nhiều quyển sử ghi là vua bị bệnh Trĩ , đam mê tửu sắc thích 
dâm đãng tàn bạo , điều này quả thật có như vậy không? 
Bệnh trĩ là bệnh thế nào? 

Bệnh Trĩ là bệnh có liên quan đến cấu tạo củathành tỉnh 
mạch và huyết động học vùng chậu , các tỉnh mạch ở vùng 


hậu môn phồng lớn ra tạo thành bứu trĩ, nếu các bứu trĩ 
chiếm trên 180 độ thì được xếp vào loại 4, nguyên nhân 
chưa rõ nhưng người ta ghi nhận những người bị viêm đại 
tràng mãn tính, táo bón, viêm gan, các nghề ngiệp mà phải 
đứng lâu ngồi lâu như ,thư ký tài xế..thì dễ bị bệnh trĩ hơn 
các người. 

Theo quan niệm của đông y thì là do Khí hư hạ lãm là khí hư 
bị hãm, bị chân lại ở dưới không lưu thông được. 

Người ta hay nói đau khổ vì bệnh trĩ , điều đó rất đúng , 
người nào có mắc phải bệnh này mới hiểu được nổi khổ của 
họ , nhất lại là bệnh nhân phải nằm để thị triều kiểu như 
người ta mô tả cho Lê Long Đĩnh với thụy hiệu Ngọa Triều. 
Bệnh trĩ ở giai đoạn mà bệnh nhân phải nằm thì thường ở 
giai đoạn 4, là giai đoạn nặng mà biện pháp điều trị là giải 
phẩu , mà giải phẩu hay tiêm thuốc để cho teo bứu trĩ thì 
1000 năm trước làm gì có , nếu không được giải phẩu kịp 
thời thì bứu trĩ sẽ lan rộng ra, sưng tấy đau nhức , chảy 
máu, sa bít hậu môn làm bệnh nhân không dám ởi cầu. Vì 
đau đớn và cấn ở hậu môn làm cho bệnh nhân phải nằm, 
không thể đi đứng, di chuyển , nhất là bệnh trĩ trong giai 
đoạn diễn tiến cấp tính 

Khó mà tin Long Đĩnh là " ngọa triều " được vì trong suốt 
thời gian ngắn ngũi 4 năm ông cầm quyền ông ta đã tự 
mình làm tướng đi chỉnh phạt đến 5 lần và trận chiến cuối 
cùng mà Long Đĩnh tham dự trước khi ông chết là 2 tháng, 
đó là trận vua đem quân đi đánh châu Hoan Đường , Thạch 
Hà vào mùa thu tháng 7 năm Kỷ Dậu ( 1009 ).Thử hỏi một " 
ngọa triều " làmsao mà đi đánh giặc được 


Nếu Lê Long Đĩnh mắc bệnh trĩ mà phải nằm để thiết triều 
thì e rằng khó mà giải thích được những cuộc chinh chiến 
liên miên của ông ta 

Để thực hiện được những cuộc chinh chiến liên miên , lâu 
dài và thành công như vậy chắc chắn vua phải có một sức 
khỏe thật tốtô cho nên nói là vua là kẻ ham mê tửu sắc , 
đau bệnh trỉ , lâm triều phải nằm là chuyện cần phải xét lại 
Người gọi là đam mê tửu sắc thì suốt ngày chè chén say sưa 
, hoan lạc liên tục thì đầu óc trống rỗng , sức khỏe lụn bại 
làm gì có những quyết định sáng suốt cấp tiến như Cho 
nguờiì sang Tống xin chín bộ sách vĩ đại nhất của Trung Quốc 
là Dịch , Thi , Thư, Lễ , Xuân thu, Hiếu kinh , Luận ngữ, 
Mạnh Tử , Chu lễ và kinh sách Đại Tạng , xuống chiếu đóng 
thuyền để ở các bến sông Vũ Lung , Bạt Cừ , Động Lung bốn 
chổ để chở người qua lại , sửa định lại quan chế văn võ theo 
nhà Tống , xin cho ta sang "hồ thị" ở Ung Châu, mua bán đổi 
chác với người Tông , sai dân Ái Châu đào kênh , đắp đường 
từ cửa Vân Long qua Đỉnh Sơn đến sông Vũ Lũng..v.v?vì có 
lần Ngô Thì Sỉ nói như thế này : " Xét việc Long Đĩnh cướp 
ngôi , cố nhiên không đáng được thụy hiệu đẹp , mà cái tên 
Ngọa Triều cũng không đúng. Có lẽ Lý Thái Tổ muốn dùng 
thụy hiệu xấu để gán cho , mà không biết rằng từ xưa 
những đế vương nào không đáng làm vua thì gọi là phế đế, 
mạt đế hoặc lấy cái tên khi bị phế mà chép. Còn như cái 
hiệu "Ngoạ Triều" thì thô bỉ không căn cứ ?." cho nên lý luận 
của Ngô thì Sĩ không phải là không có căn cứ về phương 
diện Y Khoa. 

Rất khó mà giải thích được những tư tưởng cấp tiến về ngoại 


giao với Trung Quốc, kinh sách giáo dục vàcác cuộc chinh 
chiến tảo thanh nội loạn , giặc cướp thổ phỉ trong nước nếu 
cho rằng Lê Long Đĩnh là một vị vua chỉ làm việc càn dỡ, 
thích dâm đãng tàn bạo?và mắc bệnh trĩ được. cho nên nói 
là vua là kẻ ham mê tửu sắc , đau bệnh trỉ , lâm triều phải 
nằm là chuyện cần phải xét lại. 


BS Hồ Đắc Duy 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: 
Được bạn: Ct.ly đưa lên 
vào ngày: 19 tháng 11 năm 2004 


